UBND TINH BA RIA-VUNG TAU CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
SO GIAO DUC VA DAO TAO Doc lap - Tu do - Hanh phic 


S6: 2138/SGDDT-GDMNTH Ba Ria-Viing Tau, ngay 03 thang 9 nam 2021 
V/v trién khai cac hoat déng trong thoi 
gian chua nhap hoc chinh thie cho hoc 
sinh cap tiéu hoc, nam hoc 2021-2022 


Kinh gui: 
- Phong Gido duc va Dao tao cac huyén/thi x4/thanh phd; 
- Truong Nudi day tré khuyét tat. 


Can ctr Théng bdo Két luan s6 666-TB/TU ngay 02/9/2021 cia Ban thuong vu 
Tinh uy vé diéu chinh thoi gian hoc chinh thirc cua hoc sinh tiéu hoc nam hoc 2021- 
2022 trén dia ban tinh vao ngay 20 thang 9 nam 2021; 


So Giao duc va Dao tao (GDDT) yéu cau cac phong GDDT chi dao cac co so 
giao duc trién khai thuc hién cac ndi dung trong thoi gian chua nhap hoc chinh thirc 
nhu sau: 


- Tiép tuc tuyén truyén, van déng moi nguon luc, hé tro trang thiét bi hoc truc 
tuyén cho hoc sinh cé hoan canh kho khan c6é du diéu kién tham gia hoc tap trong thoi 
diém dich bénh Covid-19 con dién bién phic tap. 


- Duy tri hoat dong lam quen vi viéc tham gia vao lép hoc truc tuyén, trao déi 
thong tin mdi ngay theo khung gio nhat dinh do cdc don vi tu sap xép va thong bao cu 
thé cho hoc sinh, phy huynh. Trong do, tap trung vao vigc giao vieén huong dan cac ky 
nang can thiét cho hoc sinh khi tham gia lop hoc truc tuyén, huéng dan phu huynh 
chuan bi cac diéu kign dé san sang phdi hop cung giao vién hé tro cho hoe sinh trong 
qua trinh hoc truc tuyén tai nha, dac biét déi voi lop 1, 2; tiép tuc thuc hién viéc 6n tap 
cling c6é kién thre, ki nang theo huéng dan tai Céng van s6 1811/SGDDT-GDMNTH 
ngay 02/8/2021 cua So GDDT. 

- Trién khai thuc hién ké hoach nam hoc theo huong dan thuc hién nhiém vu 
gido duc tiéu hoc nam hoc 2021-2022 theo Céng van sé 2114/SGDDT-GDMNTH ngay 
01/9/2021 cua S6 GDDT. 


- Thuc hién chuong trinh hoc ki I tt 20/9/2021. 


S& Gido duc va Dao tao yéu cau cdc Phong GDDT khan truong trién khai dén 
cac co so giao duc theo ndi dung céng van./ 
Noi nhgn: 
- Nhu trén; 
- Luu: VT, GDMNTH(MinhTH). 


= 
ol GIAO DUC 


mail: sogddt@baria-vungtau.gov.vn 
Co quan: Uy ban Nhan dan tinh Ba Ria - Ving Tau 
Ngay ky: 03-09-2021 20:24:23 +07:00 


Tran Thi Ngoc Chau 


